6/22/22, 10:37 AM Minh Đăng Quang — Wikipedia tiếng Việt 


#".) WIKIPEDIA 


Ñ ht Bách khoa toàn thư mở 


L) 
Minh Đăng Quang 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Minh Đăng Quang (1923 - ? ) là một tu sĩ Phật giáo và là người khai sơn hệ phái Đạo Phật Khâ Ít sĩ Việt 
NamH], 


Thân thế và hành trạng 


Nguyên thê“ danh Sư là Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Hườn, sinh lúc 1o giờ đêm ngày 26 tháng Chín năm Quý 
Hợi (tức 4 tháng 11 năm 1923) tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình (nay thuộc huyện Tam Bình) 
tinh Vĩnh Long: là con út trong một gia đình có năm người con. Song thân của Sư là ông Nguyễn Tô `n Hiê“u 
và bà Phạm Thị Nhàn. 


Mười tháng sau khi sinh ra Sư, ngày 25 tháng Bảy năm Giáp Tý (1924), mẹ lâm bệnh nặng và qua đời, hưởng 
dương 32 tuổi?l, Từ đó, Sư được phụ thân và mẹ kê“ Hà Thị Song nuôi dưỡng cho đê ˆn lúc trưởng thành. 


Có tiê“ng thông minh, lại chăm chỉ, việc học hành của Sư mỗi năm mỗi tiê“n phát. Ngoài giờ học tập ở trường, 
giúp việc nhà, Sư còn tìm tòi học hỏi vê ` Tam giáo. Năm 15 tuổi, Sư xin phép cha qua Nam Vang để tâ`m sư 
học đạo. Tại đây, Sư thụ giáo với một tu sĩ người Khmer lai Việt để nghiên cứu kinh tạng và đường lôi y bát 
chân truyê `n của Phật Tăng xưa l3, 


Tổ sư Minh Đăng Quang 


Khoảng 3 năm sau, cuô ˆi năm 1941, Sư vê` lại Sài Gòn, vâng lời cha lập gia đình năm 1942. Tuy nhiên, chỉ một 
năm sau, thì vợ (tên Kim Huê, người Chợ Lớn, không rõ họ) và con nhỏ của Sư đê u lâm bệnh rô 1lâ n lượt qua đời. 


Cám cảnh vô thường, Sư quyê + chí đi tu. Đâ`u tiên Sư đê“n Hà Tiên định lâ`n qua Phú Quô “e, rô `i sau đó sẽ đi nước ngoài học đạo. Nhưng khi 
vừa đê“n nơi thì đã trễ tàu, Sư ra đâ `u gành bãi biển Mũi Nai (Hà Tiên) ngô `¡ tham thiê`n 7 ngày đêm. Trước cảnh trời nước bao la biê“n đổi khôn 
lường, cộng với nỗi đau riêng (mẹ và vợ con đê `u mâ“t sớm)...vào một buổi chiê `u, Sư ngộ được lý vô thường, vô ngã, khô vui của cuộc đời,...và ngộ 
được lý pháp "thuyê`n Bát Nhã 4Ì ngược dòng đời cứu độ chúng sinh". 


Sau khi ngộ đạo, Sư lên vùng Thâ“t Sơn (An Giang) để tiêˆp tục tu tậpl51. 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_Đăng_ Quang 1/5 


6/22/22, 10:37 AM Minh Đăng Quang — Wikipedia tiếng Việt 
Ít lâu sau, chiê“n tranh lan tới vùng núi rừng Thâ ˆt Sơn, phá tan cảnh yên tĩnh thường có. Trong bô/i cảnh âˆy, Sư gặp được một nam tín đô` và 
theo vị này vê` trú ở Linh Bửu Tự, thuộc làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho. Nơi đây, suô t ba năm (1944 - 1947), thường thì buổi sáng Sư đi khâ ˆt thực, 
đê“n trưa thì thọ trai, buổi chiê`u giáo hóa, buổi tô ¡ tham thiê`n nhập định, nêu gương vê` đời sông phạm hạnh thanh tịnh, y theo truyê`n 
thô ng của Phật Tăng thời chính pháp HỈ, 


Đâ u năm 1947, Sư rời chùa đề đi giáo hóa khă“p Nam Bộ, và các vùng miê `n khác như Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, v.v... Sau 8 năm 

tiê p độ tăng chúng, vào ngày 1 tháng Hai năm Giáp Ngọ (1954), Sư rời Tịnh xá Ngọc Quang đi với một vị sư già và một chú tiêu qua Tịnh xá Ngọc 

Viên (Vĩnh Long), rô 1 qua tiê p Câ n Thơ. Nhưng khi đê n Cái Vô n (Bình Minh, Vĩnh Long) thì Sư bị một sô người bă t đi thâ ttung cho đê n 
[al 

nay t1, 


Tác phẩm 


Trong thời giáo hóa, Tô sư Minh Đăng Quang có soạn ra bộ Chơn lý gô `m 6o quyền (gô`m 6o tiêu phẩm) và tập Bô` Tát giáo (gô `m 1o chương). 
Hai tác phẩm này chứa đựng những tư tưởng đặc thù phát xuâ ˆt từ những tự chứng tự ngộ của bản thân Sư, dựa trên nê `n tảng là pháp môn Giới - 
Định - Tuệ truyê `n thô ng của đạo Phật], 


Tôn chỉ hành đạo (sơ lược) 


Với chí nguyện "nô ˆi truyê`n Thích Ca chính pháp”, Sư đã quyê + chí đi theo con đường truyê n thôˆng mà Phật Thích Ca (Tâ“t-đạt-đa Cô `-đàm) 
đã vạch ra, noi gương Phật Tăng xưa sôˆng đời phạm hạnh của một "du phương khât sĩ". Tuy nhiên, từ nguô `n suô ˆi tâm linh này, Sư tiê“p tục 
khơi thông nguô`n mạch, thuận duyên hành đạo trong cộng đô `ng dân tộc Việt, để khai sáng ra hệ phái Phát giáo Khâ Ít sĩ Việt Nam. Nghĩa là 
mặc dù cách tu học theo lô“¡ "khâ ˆt sĩ" đã có từ thời Phật Thích Ca còn tại thê“, nhưng theo hòa thượng Thích Giác Toàn, thì trong cách tu học của 


hệ phái do Tô sư sáng lập vẫn có "một să “c thái Phật giáo đặc thù, biệt truụê `n tại miê `'n Nam Việt Nam"HÌ, 


Vê` mục đích của sự tu tập theo lô“¡ "khâ Ít sĩ", Sư giải thích đại ý ý như sau: “Sự xin ăn không phải là hèn kém, chẳng qua uiệc â Đ nhă ˆe nhở người 
tu hành phải biê ˆt nhẫn nhục uà chịu đựng những thử thách, để lòng tự át, dục uọng...chóng tiêu đâ n. Đô `ng thời qua đó, nó còn giúp người tu 
luuện trí, tạo cho mình những miê m lạc quan siêu thoát hơn. Vê ` phâ `n người bô_ thí, qua hình ánh của người 'khâ t sỬ, họ sẽ hiểu được phâ ` n 
nào là “an uui thanh sạch", là "trâ `m luân khổ ải" đề sớm thức tỉnh, tìm đê“n con đường giải thoát phiê `n muộn. Tóm lại, đã” ÌUới người fu, nê “u 
không làm "khâ Ít sĩ" để uùa hóa trai, uừa tu học thì không dễ gì đạt được đạo quả uô thượng " Ì6Ì. 


Trong một bài viê“t do Hệ phái Khât Sĩ biên soạn đăng trên báo Giác Ngó, ý nghĩa của sự "khâ Ít sĩ" lại được lý giải như sau: Khâ  t là xin, sĩ là học. 
Xin rô `i lại cho, học rô `i lại dạy. Xin phẩm thực đề nuôi thân giả tạm, cho sự thiện lành phước đức đề bảo giữ sự sô “ng dài lâu. Học bă`ng cách thu 
thập ở khă“p nơi, rút tia, rô `i chỉ lại cho người. Cái xin, cái cho, cái học, cái dạy... tựa như các pháp nương sanh, mở ra con đường xán lạn cho tâˆt 
cả vê ` sau tiê“n bước. Con đường âˆy kêu là Đạo...1, 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_ Đăng_ Quang 2/5 


6/22/22, 10:37 AM Minh Đăng Quang — Wikipedia tiếng Việt 
Cụ thẻ là: đù ở nơi nào, trước đây, mỗi sáng các đệ tử theo hệ phái Khâ Ít sĩ "đâ `u trâ `n, chân đâ“t" ôm chiê“e y bát đi hóa duyên, đê“n trưa (giờ 
Ngọ) tìm nơi vă ng vẻ thọ thực tùy theo sô“ thức phẩm có được, và buổi chiê`u đi thuyê t giảng đạo tại các nơi đông dân cư...L8Ì Với phương châm 
hành đạo do Sư đê ra là: 


Nên tập sống chung tu học: 
Cái Sông là phải sông chung, 
Cái Biêt là phải học chung, 
Cái Linh là phải tu chung. 


Có nghĩa sôˆng chung tu học để nung đúc, rèn luyện, tăng trưởng cái Sôˆng, cái Biê t, cái Linh; đó chính là cụ thể hóa tinh thâ`n Tam tụ-Lục 
hòal9Ì mà chư Phật đã dạy từ ngàn xưa...L1. 


Đô `ng thời, Sư cũng khuyê“n khích các cư sĩ tại gia tích cực gă“n bó trong cuộc sô“ng, cùng chung xây dựng một cõi đời đạo đức, một cuộc sô “ng 
an vui hạnh phúc ngay tại thê“ gian này bă `ng cách: 

Mỗi người phải biết chữ 

Mỗi người phải thuộc giới 

Mỗi người phải tránh ác 

Mỗi người phải (học đạo) làm thiện li. 


Biểu tượng Hoa sen và Ngọn đèn chân lý 


Tổ Minh Đăng Quang đã chọn "hoa sen" và _ngọn đèn chân lý" làm biểu tượng cho dòng pháp của mình, với ý nghĩa là: Đem chính pháp thanh 
tịnh của chư Phật (hoa sen), soi đường dẫn lô ¡ cho người hữu duyên (ngọn đèn chân lý). 


Sâu xa hơn, biểu tượng Hoa sen và Ngọn đèn chân lý chính là lý tưởng, là hoài bão của Ngài vê` một quô c độ, một cuộc sô ng an vui, thuâ `n thiện 
của tâ †t cả mọi người. Trong đó người tin theo phải thê hiện một đời sô ng tu tập trong sáng, thanh thoát, luôn thă p lên Ngọn đèn chân lý phụng 
hiên cho đời. 


Sự phát triển và hội nhập 
Ban đâ `u, mỗi đoàn du tăng hoặc ni được thành lập (khoảng 2o vị trở lên), theo sự điê `u động của Tổ sư Minh Đăng Quang, chia nhau đi hành đạo 


sa 


tư, đã tạo dâ uâ n trong tâm thức của nhiê u người. Lâ n hô 1, nhờ người mộ đạo hảo tâm cúng dường đầ t đại và tiê n của, nhiê u ngôi tịnh xá 
được dựng lên ở nhiê u nơi đê cho chư tăng có nơi tạm trú tu học, và cho bá tánh có chỗ nương dựa tính thâ n. 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_ Đăng_ Quang 3/5 


6/22/22, 10:37 AM Minh Đăng Quang ~ Wikipedia tiếng Việt 
Đâ u năm 1o8o, Ban Vận động Thôˆng nhâˆt Phật giáo Việt Nam được thành lập, trong đó có hai đại biểu của hệ phái KhâÍt sĩ là Thượng tọa 
Thích Giác Toàn (đại diện cho Tăng già Khâ t sĩ) và Ni sư Huỳnh Liên (đại diện cho Ni giới Khâ t sĩ). Đê n tháng 11 năm 1981, trong Hội nghị 
thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tô chức tại chùa Quán Sứ (Hà Nộ]), hệ phái Khâ t Sĩ do Tô sư Minh Đăng Quang khai sáng đã chính 
thức trở thành một trong o tô chức của Giáo hội Phật giáo Việt NamHH, 


Pháp viện Minh Đăng Quang 


Đề tưởng nhớ Tô sư của Hệ phái Khâ 't sĩ Việt Nam, Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên, Đệ nhâ“t Trưởng Giáo 
đoàn IV Hệ phái Khâ 't Sĩ đã có ý tưởng sáng lập từ năm 1968. Lúc bây giờ, Pháp viện tọa lạc trên một vùng 
đâ“t nguyên là bãi đồ rác của thành phô“, phía trước là khu ruộng đô ng hoang sơ với tổng diện tích là 
62.ooom2. Pháp viện Minh Đăng Quang được xây lên với dụng ý làm một trung tâm hoă `ng pháp lâu đài và 
tương xứng với sự phát triển của Giáo hội Tăng-già Khâ t Sĩ Việt Nam1°Ì, Ngày nay, pháp viện Minh Đăng 
Quang đã có địa chỉ chính thức tại sô“ sos Xa lộ Hà Nội - Phường An Phú - TP.Thủ Đức - TP.HCMH9], 


Liên kết ngoài 
„Website Đạo Phật Khát sĩ (http://daophatkhatsi.net/hephaikhatsi/) Lưu trữ (https:/web.archive.org/web/20 


120622125308/http:/www.daophatkhatsi.net/hephaikhatsi/) 2012-06-22 tại Wayback Machine 

„ Luận văn về Đạo Phật Khát sĩ Việt Nam (http:/wwww.quangduc.com/luanvan/khoa5-39lienhoa.html) Lưu 
trữ (https://web.archive.org/web/20120724071330/http://quangduc.com/luanvan/khoa5-39lienhoa.htmil) 
2012-07-24 tại Wayback Machine 

„Tri ân Đức Tổ Sư (http:/vuontam.net/news.php?id=1465) 

„ Tổ sư Minh Đăng Quang - Danh tăng Việt Nam thế kỷ XX (http://daophatkhatsi.vn/he-phai/ts-minh-dang-q 
uang/cuoc-doi-dao-nghiep/1 395-to-su-minh-dang-quang-danh-tang-viet-nam-the-ky-xx.html) 


Pháp viện Minh Đăng Quang 


Chú thích 


4.A^abcdef9Ø Theo Thượng tọa Thích Giác Toàn, "Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện nối truyền Thích Ca chánh pháp" in trong sách Hội 
thảo khoa học 300 năm Phật giáo Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hô Chí Minh. Nhà xuất bản TP. HCM, 2002, tr.42-48. 


2. ^ Ông Hiếu mắt ngày mùng 5 tháng 1 năm Mậu Thân (1968), thọ 75 tuổi. 
3.^ 2P € Kễ theo bài viết của Hệ phái Khát Sĩ: "Sơ lược tiểu sử tổ sự Minh Đăng Quang" trên báo Giáo ngộ online [1] (http:/wwww.giacngo.vnilic 
hsu/2009/02/23/5FC618/) Lưu trữ (https:/web.archive.org/web/20120615042818/http:/www.giacngo.vn/lichsu/2009/02/23/5FC61B) 2012-06- 
15 tại Wayback Machine. 
4. ^ Thuyền bát nhã là một ẫn dụ dùng để chỉ sự cứu độ chúng sanh qua khỏi sông mê bể khổ của cõi đời. Ân dụ này bắt nguồn ở tiếng 
Sanskrit prajñä-päramitä, mà người Trung Hoa đã phiên âm thành "bát nhã ba la mật đa'.. 
https://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_Đăng_ Quang 4/5 


6/22/22, 10:37 AM Minh Đăng Quang — Wikipedia tiếng Việt 


9. 


6. 
va 


8. 
9. 


10. 


^ Ở đây kê theo bài viết trên báo Giác Ngộ (đã dẫn). Tuy nhiên, theo Thượng tọa Thích Giác Toàn (là một trong số đại diện cho Tăng già 
Khất sĩ Việt Nam) thì năm 1943, Sư đên tu ở vùng Thât Sơn, sau đó mới tới Mũi Nai (tr. 42). 
^ Tóm tắt theo Huỳnh Minh, Kiến Hòa xưa, Nhà xuất bản Thanh Niên, 2001, tr. 200-201. 


^ Xem: [2| (http:/www.giacngo.vn/lichsu/2009/02/23/5FC618B/) Lưu trữ (https://web.archive.org/web/20120615042818/http:/Awww.giacngo.vnil 
ichsu/2009/02/23/5FC61B) 2012-06-15 tại Wayback Machine. 


^ Hiện nay, hình ảnh đoàn "khát sĩ" ôm chiếc y bát đi hóa duyên, vì một vài lý do, gần như đã vắng bóng. 
^ Nói gọn, Tam tụ là: 1/ Dứt các điều ác. 2/ Làm các điều lành. 3/ Từ bi tế độ tất cả chúng sinh. Lục hòa là: 1/ Thân cùng nhau hòa hiệp ở 


chung. 2/ Miệng không tranh đua cãi lẫy. 3/ Ý ưa nhau không trái nghịch. 4/ Giới luật đồng cùng nhau tu theo. 5/ Kiến thức riêng chỉ giải cho 
nhau. 6/ Tứ sự chia đồng với nhau. Nguồn: [3] (hftp:/www.wattpad.com/wap/240640?m=1) 


^ 4P Thích Giác Toàn (HT). “Lược sử Pháp viện Minh Đăng Quang”. 


Lấy từ “https://i.wikipedia.org/w/index.php?title=Minh_Đăng_ Quang&oldid=68537404” 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_ Đăng_ Quang 


5/5 


